TÁM ĐÈ MỤC CHUYÊN HOÁ TÂM 
The EIght Verses of bu) Transformation 


By HiIs Holiness the Dalai Lama 
Tuệ Uyên chuyên ngữ 
-—-OoÚO--- 
Nguồn 
hftp://thuvien hoasen.0rg 
Chuyển sang ebook 8-8-2009 

Người thực hiện : Nam Thiên — narmmthien(Qgmail.com 
Link {udio Tại Website hffp:/2www.phafphaponline.org 


Tám đề mục chuyển hoá tâm, một văn bản của Kadampa hành giả Langri 
Tangpa giải thích tuệ trí và phương pháp thực hành của Ba la mật thừa 
(Paramitayana ), bảy đề mục đầu nói về phương pháp - từ bi yêu thương, 
tâm giác ngộ hay tâm bồ đề - đề mục thứ tám nói về tuệ trí. 


1- Quyết định đạt đến lợi ích to lớn nhất có thể cho tất cả chúng sinh, 
những người qHý báu hơn những viền ngọc ước, tôi sẽ luôn luôn ôm ấp 
họ nhự những người thân thương nhát. 


Tự chính chúng ta và tất cả những chúng sinh khác muốn hạnh phúc và hoàn 
toàn thoát khỏi khô đau. Trong điêu này chúng ta thật sự bình đăng. Tuy 
vậy, môi chúng ta chỉ là một cá thê, trong khi những chúng sinh khác là vô 
lượng. 


Giờ đây, có hai thái độ để quan tâm: đó là vị kỷ yêu mến chính chúng ta và 
đó là yêu mến những những người khác. Thái độ tự yêu mến một cách vị kỷ 
làm cho chúng ta cứng nhắc, chúng ta nghĩ là chúng ta cực kỳ quan trọng và 
khao khát căn bản của chúng ta là cho chính chúng ta được hạnh phúc và 
cho mọi thứ diễn tiến tốt đẹp cho chúng ta. Tuy vậy, chúng ta không biết 


làm thế nào để đem đến điều này. Trên thực tế là hành động yêu mến vị kỷ 
không bao giờ làm cho chúng ta hạnh phúc. 


Những ai đó có thái độ yêu mến người khác nhìn những người khác quan 
trọng hơn hăn chính mình và đánh giá sự giúp đở người khác trên tát cả 
những thứ khác. Và, hành động trong cách này, ngầu nhiên tự họ trở nên rất 
hạnh phúc. Thí dụ, những chính trị gia chân thành quan tâm giúp đở hay 
phục vụ người khác thu hoạch những thành tích với sự tôn trọng, trong khi 
những ai đó luôn luôn lợi dụng và làm những việc xấu cho những người 
khác hạ bệ như những thí dụ của những kẻ xấu. 


Tạm thời bỏ qua một bên tôn giáo, đời sống tái sinh và niết bàn, ngay cả 
trong đời sống hiện tại những người vị kỷ đem đến những phản ứng tiêu cực 
ngược lại cho chính họ bởi những hành động của vị kỷ của họ. Về phương 
diện khác, những người như mẹ Teresa, người chân thành cống hiến cả cuộc 
đời và năng lực vô vị lợi phục vụ cho những người nghèo túng, khốn cùng, 
và neo đơn, luôn luôn được ghi nhớ bởi những hành động cao quý của họ, 
với sự kính trọng; những người khác không có bắt cứ điều gì tiêu cực để nói 
về họ. Thế thì, điều này là kết quả của sự yêu mến những kẻ khác: cho dù 
chúng ta có muốn hay không, ngay những kẻ không phải là người thân của 
chúng ta luôn luôn yêu thích chúng ta, cảm thấy vui vẻ với chúng ta và có 
một cảm giác ấm áp đối với chúng ta. Nếu chúng ta là loại người luôn luôn 
nói năng lịch sự trước mặt những người khác những lại nói xâu sau lưng họ, 
đĩ nhiên, không ai thích chúng ta. 


Vì vậy, trong đời sông này, nếu chúng ta cố gắng giúp đở kẻ khác bằng nỗ 
lực tối đa mà chúng ta có thể làm và có ít nhất những tư tưởng ích kỷ, chúng 
ta sẽ có nhiều kinh nghiệm của hạnh phúc. Đời sông chúng ta không quá 
đài; một trăm năm là tôi đa. Nếu trãi qua đời sống này chúng ta cỗ gắng ân 
cần, với một trái tim ấm áp, lưu tâm cho lợi ích của những người khác và ít 
vị kỷ cùng giận tức, điều ấy sẽ thật tuyệt vời, xuất sắc, điều ấy thật sự là 
nguyên nhân của hạnh phúc. Nếu chúng ta ích kỷ, luôn luôn đặt chính mình 
trước nhất và những kẻ khác là thứ yếu, kết quả chắc chắn là chúng ta sẽ 
hoàn tất cuối cùng. Trong ý nghĩ đặt chúng ta sau cùng và những người 
khác trước nhất là con đường để chúng ta tiến ra phía trước. 


Vị vậy đừng lo lắng về kiếp sống tới hay niết bàn; những việc này sẽ tiền 
đến dân dần. Nếu trong kiếp sống này chúng ta duy trì là một người tốt, ấm 
áp, không ích kỷ, chúng ta sẽ là một công dân tốt của thế giới. Cho dù 
chúng ta là một Phật tử, một Ki tô hữu hay là một người cộng sản không 


quan hệ; điều quan trọng là khi nào chúng ta vẫn là một con người chúng ta 
nên là một con người tốt. Đấy là giáo nghĩa của Đạo Phật; đấy là thông 
điệp của tất cả mọi tôn giáo trên thế ĐIỚI. 


Tuy nhiên, giáo nghĩa của Đạo Phật chứa đựng mọi kỷ năng để loại trừ và 
nhô gốc rể vị kỷ và biến thành hiện thực thái độ yêu mến người khác. Thí 
dụ, văn bản tuyệt diệu của Tôn giả Bình Thiên (Shantideva), "Hướng dẫn về 
đời sống của con đường Bồ tát”, rất hữu ích cho điều này. Tự chính chúng 
tôi thực hành theo quyên sách â Ấy; nó hữu dụng một cách tuyệt vời. Tâm tư 
chúng ta cực kỳ giảo quyệt và rất khó kiểm soát, nhưng nếu chúng ta tiễn 
hành những tác động ảnh hưởng liên tục và kiên định, hành động không mệt 
mõi với suy luận hợp lý và phân tích cần thận, chúng ta sẽ có thể kiểm soát 
và chuyền hoá nó tốt hơn. 


Một số triết gia Tây phương nói rằng chúng ta không nên đàn áp sự giận tức 
của chúng ta mà bày tỏ nó - rằng chúng ta nên thực tập giận tức! Tuy nhiên, 
chúng ta nên có một sự phân biệt rõ rằng quan trọng ở đây giữa những vẫn 
đề tinh thần nên bày tỏ, biểu lộ và những vấn đề không nên làm như vậy. 
Thỉnh thoảng chúng ta có thể có những sai lầm thật sự và thật đúng đắn đề 
chúng ta bày tỏ để gở mối day dứt,tự thán thay vì để nó trở thành một nội kết 
phiền muộn trong tâm ta. Nhưng chúng ta không nên biểu lộ nó bằng sự 
giận đữ. Nếu chúng ta nuôi dưỡng, ấp ủ những tâm tư phiền não tiêu Cực 
như giận tức chúng sẽ trở thành một thành phần của cá nhân chúng ta; mỗi 
lần chúng ta biểu lộ giận dữ nó trở nên đễ dàng để biểu lộ như thế một lần 
nữa. Chúng ta cứ làm như thế lần này rồi lần khác cho đến khi chúng ta đơn 
giản chỉ là một người cuồng đại hoàn toàn không thê kiểm soát. Vì vậy, 
trong phạm trù của những vấn đề tinh thần, có những vấn đề nào đấy thích 
đáng để bày tỏ còn những vấn đề khác thì không nên. 


Trước tiên chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc cố gắng để kiểm soát 
những tâm tư phiền não tiêu cực. Ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, tháng đầu 
tiên chúng ta không thể kiêm soát chúng tốt đẹp được. Nhưng với sự liên 
tục tác động những tiêu cực của chúng ta sẽ dần dần giảm xuống. Tiến trình 
trong sự tu dưỡng phát triển tâm không phải đến từ việc dùng thuốc uống 
hay những thứ hóa chất khác; nó tùy thuộc vào việc kiểm soát tâm. 


Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng nếu chúng ta muốn hoàn thành những 
nguyện ước của chúng ta, là tạm bợ tức thời hay căn bản rốt ráo, chúng ta 
nên hướng thệ nguyện đến những chúng sinh khác nhiều hơn cả là những 
viên ngọc ước và luôn luôn yêu mến họ trên tất cả những thứ khác. 


Câu hỏi: Có phải tắt cả những mục tiêu của việc thực tập này để tu dưỡng 
phát triên tâm chúng ta hay thực sự là làm những việc đê giúp đở những 
người khác? Điêu nào là quan trọng hơn? 


Trả lời: Cả hai đều quan trọng. Trước tiên, nếu chúng ta không có động cơ 
trong sạch, bất cứ những gì chúng ta làm có thê không hài lòng. Vì vậy, việc 
trước nhất chúng ta nên làm là phát triển động cơ trong sạch. Nhưng chúng 
ta không phải chờ cho đến khi động cơ ấy hoàn toàn phát triển trước khi thật 
sự hành động giúp đở những kẻ khác. Dĩ nhiên, để giúp đở những kẻ khác 
trong những phương thức hữu hiệu nhất có thê chúng ta phải hoàn toàn giác 
ngộ như những Đức Phật. Ngay cả giúp đở những người khác trong những 
phương thức rộng lớn bao quát cùng khắp chúng ta cần đạt đến những tầng 
bậc của một vị Bồ tát, đấy là, phải có kinh nghiệm trực tiếp, nhận thức vô 
phân biệt thực tại của tính không và phải đạt đến những năng lực ngoài 
những giác quan cảm giác thông thường, hay thần thông. Tuy vậy, có nhiều 
trình độ khác nhau để giúp đở những người khác. Ngay cả trước khi chúng 
ta đạt đến những phẩm chất này chúng ta có thể hành động như những vị Bồ 
tát, nhưng thông thường những hành động của chúng ta kém hiệu quả hơn 
những vị ấy. Vì vậy, không phải đợi cho đến khi chúng ta đấy đủ hoàn toàn 
những phẩm chất, chúng ta có thể phát sinh những động cơ tốt đẹp, hảo thiện 
Và VỚI sự cô gắng đấy để giúp đở những kẻ khác trong những phương thức 
tốt nhất mà chúng ta có thê hành động. Điều này là một sự tiếp cận cân bằng 
hơn và tốt hơn là chỉ đơn giản ấn trú một nơi cô lập nào đấy đề thiền định và 
tụng niệm. Dĩ nhiên, điều này tủy thuộc rất nhiều trên từng cá nhân. Nếu 
chúng ta tin tưởng rằng an trú tại một nơi biệt lập chúng ta có thể đạt được 
những sự thực chứng rõ rệt trong một thời điểm nào đấy, đó lại là chuyện 
khác. Có lẻ tốt nhất nên dành phân nửa thời gian của chúng ta để hoạt động 
và phân nửa kia để thực tập thiền định. 


Câu hỏi: Tây Tụng là một xứ sở Phật giáo. Nếu những giá trị mà Ngài 
đã diện tả là của Đạo Phật, tại sao có rât nhiêu thứ không cân băng trong 
xã hội Tây Tạng. 


Trả lời: Con người yếu đuối. Mặc dù Tây Tạng đúng thực là một xứ sở 
Phật giáo, nó cũng có những người xấu hay hư đốn. Ngay cả trong những 
cơ sở chùa chiền, tu viện, cũng có thê trở thành thối nát hay biến thành nơi 
bị lợi dụng. Nhưng tất cả đều giống nhau, so sánh với nhiều xã hội khác, 
Tây Tạng thanh bình hơn, hòa hiệp hơn và ít có những vấn nạn hơn. 


2- Khi kết thân với những người khác, tôi sẽ xem như tự mình là thấp 
nhất trong tất cả, và từ chiều sâu của con tìm ôm ấp những người khác 
thân thương và quan trọng nhất. 


Không kể chúng ta là ai với chúng ta, chúng ta thường nghĩ những việc như, 
“Tôi mạnh hơn người kia, “ tôi đẹp hơn người kia”, tôi thông minh hơn 
người kia,” tôi giàu có hơn”, tôi xứng đáng hơn người kia rất nhiều”, V.V Và 
v.v...- chúng ta phát sinh rất nhiều tự hào. Điều này không tốt. Thay vì 
vậy, chúng ta nên luôn luôn duy trì khiêm tốn. Ngay cả khi chúng ta giúp đở 
những kẻ khác và tham gia vào hoạt động từ thiện, chúng ta không nên xem 
chính mình trong cách kiêu căng như những người hộ vệ vĩ đại lợi ích những 
kẻ yếu. Điều này cũng là kiêu ngạo. Tốt hơn, chúng ta nên liên hệ trong 
những hành động như thế một cách thật khiêm tốn và nghĩ rằng chúng ta 
dâng hiến sự phụng sự của chúng ta đến mọi người. 


Khi chúng ta so sánh chúng ta với những con thú, thí dụ, chúng ta có thể 
nghĩ, “ta có thân thể một con người” hay “ta là người thọ giới” và cảm thấy 
cao hơn những người khác. Cũng từ quan kiến ấy, chúng ta có thể nói rằng 
chúng ta có thân thể con người và đang thực hành lời Phật dạy và vì vậy 
chúng ta thật rất là hơn hắn những côn trùng. Nhưng bằng cách khác, chúng 
ta có thể nói rằng những côn trùng thì thật vô tội và chẳng bao giờ lừa đảo, 
nhưng trái lại chúng ta thường dối trá , xuyên tạc, bóp méo chính mình trong 
trong những cách không thành thật đề đạt đến mục tiêu cuối cùng hay tự làm 
mình hơn những người khác. Từ quan kiến này chúng ta phải nói là chúng 
ta thật tệ hơn những côn trùng, điều mà chúng chỉ tiến đến những hành động 
của chúng mà không giả vờ bất cứ điều gì. Đây là một phương pháp rèn 
luyện trong khiêm tốn nhún nhường. 


3- Thận trọng, tỉnh giác, thời khắc một vọng tưởng xuất hiện trong tâm 
tôi, nguy hại cho chính mình và những người khác, tôi sẽ đôi diện và 
ngăn ngừa nó không chút chậm trê. 


Nếu khảo sát tâm chúng ta tại những thời điểm mà chúng ta thật ích kỷ và 
bận rộn với chính mình đề loại trừ những người khác, chúng ta sẽ thấy răng 
tâm thức phiền não tiêu cực là gốc rễ của thái độ này. Vì lẻ chúng quây rây 
tâm chúng ta cực độ, thời điểm chúng ta để ý rằng chúng ta đang tiến đến 
gần sự ảnh hưởng của chúng, chúng ta nên áp dụng một số biện pháp hóa 
giải chúng. Đối thủ phổ thông với tất cả những tâm thức phiền não là thiền 
định trên tính không, nhưng cũng có thuốc giải đến từng loại đặc hữu mà 
chúng ta những người mới bắt đầu có thê áp dụng. Vì vậy, đối với chấp ngã, 


thủ trước, dính mắc, chúng ta thiền định trên tính xấu xí; với giận tức , trên 
yêu thương; với mù quáng si mê, trên duyên khởi; cho nhiều tư tưởng phiên 
não, trên hơi thở và năng lương của gió. 


Hỏi: Điều gì là tùy thuộc hưng khởi hay duyên khởi? 


Trả lời: Mười hai khoen nhân duyên, hay nguyên khởi tùy thuộc tương liên. 
Chúng bắt đầu bằng vô minh và đi qua đến già và chết. Trên những trình độ 
vì tế hơn chúng ta có thê dùng duyên khởi như một nhân để chứng minh 
rằng mọi sự, mọi vật thì trống rỗng trong sự hiện hữu thật sự. 


Hỏi: Tại sao chúng ta nên thiền định trên tính xấu xí để vượt thắng chấp 
ngã, thủ trước, hay dính mặc? 


Trả lời: Chúng ta phát triển sự chấp trước đến những sự kiện, sự vật bởi vì 
chúng ta thấy chúng như là rất hấp dẫn. Cố gắng để nhìn chúng như là 
không hấp dẫn, hay xấu xí, làm nó mất tác dụng hay hóa giải nó. Thí dụ, 
chúng ta có thê phát triên chấp trước đến thân thê một ai đấy, thấy hình dáng 
người Ấy. rất hấp dẫn. Khi chúng ta bắt đầu phân tích sự dính mắc này chúng 
ta thấy răng nó chỉ căn cứ trên hình ảnh đơn thuần của làn da. Tuy nhiên, 
tính tự nhiên của thân thể này xuất hiện đến chúng ta như đẹp đẻ là thịt, 
máu, xương, da v.v...của điều nó tập hợp. Giờ đây hãy phân tích làn da con 
người: thí dụ, lấy của chính chúng ta. Nếu một mãnh da rơi ra và chúng ta 
để nó trong một ngăn khoảng vài ngày nó trở nên ghê gớm thật sự. Đây là 
tính tự nhiên của da. Tất cả những phần khác của thân thể cũng như vậy. 

Không có sự xinh đẹp trong từng mãnh thịt, của con người; khi chúng ta 
thấy máu chúng ta có thể cảm thấy sợ, không vướng bận. Ngay cả một 
khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp: nếu nó bị trầy xước không có gì đẹp đẻ về 
nó; rửa sạch phấn son — không còn gì cả! Xấu xí là tính tự nhiên của thân 
thể vật lý. Xương người, cả bộ xương người, cũng là ghê sợ; hình ảnh sọ 
người cùng xương chéo X có một ý nghĩa thật tiêu cực và dữ dội. 


Vâng đấy là phương pháp để phân tích đối với những gì mà chúng ta dính 
mắc, ái luyến, hay yêu mên - sử dụng ngôn ngữ này trong ý nghĩa tiêu cực 
của sự dính mắc khao khát ước vọng. Hãy suy nghĩ thêm những đối tượng 
về phương diện xâu xí; phân tích tính tự nhiên của con người hay sự vật từ 
quan điểm này. Ngay cả nếu điều này không kiểm soát sự vướng mắc, chấp 
trước của chúng ta hoàn toàn, tối thiểu nó cũng giúp chúng ta giảm bớt sự 
dính mắc một ít. Đây là mục tiêu của thiền định hay thiết lập nên thói quen 
quán sát khía cạnh xấu xí của những sự vật. 


Một loại yêu thương khác, sự ân cần tử tế, nó không căn cứ trên lý do rằng 
“những người như vậy và như thế là xinh đẹp, vì vậy, tôi phải tôn trọng và 
tử tế.” Căn bản thiết yếu của lòng yêu thương tinh khiết là, “Đây là một 
chúng sinh muốn vui tươi hạnh phúc, không muốn phiền muộn khổ đau và 
có quyền để hạnh phúc. Vì vậy, tôi nên cảm nhận yêu thương và từ bi.” 
Loại yêu thương này hoàn toàn khác biệt với loại yêu thương đầu tiên, điều 
căn cứ trên sự si mê vô minh và vì vậy hoàn toàn không lành mạnh, không 
chính đáng. Đấy là những lý do của lòng yêu thương rộng lớn hay từ bi là 
lành mạnh, chính đáng, đúng đắn. Với tình yêu căn cứ trên sự chấp trước , 
hay dính mắc, nếu có một sự thay đồi nhỏ trên đối tượng, như một tí thay đổi 
của thái độ, lập tức là nguyên nhân để chúng ta đôi thay. Đấy là bởi vì cảm 
xúc của chúng ta chỉ căn cứ những gì trên bề mặt rất cạn cọt. Lẫây một thí 
dụ, một cuộc hôn nhân mới mẻ. Thường thì sau vài tuần, vài tháng, hay vài 
năm cặp hôn nhân trở thành những kẻ thù và cuối cùng đi đến ly dị. Họ đã 
kết hôn trong sự yêu thương sâu lắng — không ai chọn thành thân với sự thù 
ghét — nhưng sau một thời gian ngắn mọi thứ thay đổi. Tại sao? Do bởi căn 
cứ cạn cợt trên bề mặt của mỗi quan hệ; một sự thay đôi nhỏ của một nØười 
là nguyên nhân cho một sự thay đôi hoàn toàn thái độ của người kia. 


Chúng ta nên nghĩ, “người kia là một con người như tôi. Chắc chắn là tôi 
muôn hạnh phúc; vì vậy, cô ta /cậu ta cũng phải muốn hạnh phúc. Như một 
chúng sinh tôi có quyên để hạnh phúc; cùng lý do ấy, người kia cũng thế, có 
quyền để hạnh phúc an lạc. “Lý do chính đáng này cho khởi lên một lòng 
yêu thương và từ bi. Thế thì không cần biết quan niệm của chúng ta với sự 
thay đôi của người kia là thế nào — từ tốt đến xấu đến vô cùng tệ hại - người 
kia luôn luôn căn bản là một chúng sinh. Vì vậy, lý do chính để hiển lộ lòng 
từ bi yêu thương là luôn luôn ở đấy, cảm nhận của chúng ta đối với người 
kia là kiên định một cách toàn hảo. 


Thuốc giải độc cho sân hận-giận tức là thiên định về yêu thương, bởi vì sân 
hận-giận tức là một tâm thức rất thô lỗ, sống sượng, cộc căn vì thế cần được 
làm dịu dàng, mềm mỏng với tình yêu thương. 


Khi chúng ta vui thích với những đối tượng mà chúng ta nối kết, gắn bó, hay 
dính mắc, chúng ta chắc chắn trải qua kinh nghiệm hân hoan, khoái lạc hay 
thú vị; nhưng như Tổ Long Thọ đã từng nói, điều ấy như có một mụn ngứa 
và gảy ngứa; nó cho chúng ta sự thích ý nhưng chúng ta sẽ khá hơn nêu 
trước tiên chúng ta đừng có cái mụn ngứa ấy. Cũng giống như thế, khi chúng 
ta nhận được những thứ mà với chúng ta bị ám ảnh, mê thích chúng ta cảm 
thấy vui sướng, nhưng chúng ta sẽ khá hơn nếu chúng được tự do với điều 


mà chúng ta bị dính mắc,vướng bận, mong mỏi và là nguyên nhân đê chúng 
ta trở nên bị ám ảnh với những thứ ây. 


4- Bắt cứ khi nào tôi thấy những chúng sinh xấu xa, tệ ác, nguy hại một 
cách tự nhiên và tràn ngập bởi những hành vì bạo động tiêu cực và khổ 
đau, tôi sẽ ôm ấp những người yêu mễn hiễm hoi như vậy, y như là tôi 
vừa tìm thấy một kho tàng trân quý. 


Nếu chúng ta quán sát những người như bởi tự nhiên rất bạo ác, thô lỗ, tục 
tằn và khó chịu, phản ứng thông thường của chúng ta là lẫn tránh người ấy. 

Trong những trường hợp như thế tình yêu thương của chúng ta hướng đến 
người khác có khả năng bị giảm sút. Thay vì cho phép tình yêu thương của 
chúng ta đến người khác yếu đuối bởi suy nghĩ rằng kẻ kia là một người xấu 
ác hay tội lỗi, chúng ta nên thấy người ây như một đối tượng đặc biệt của 
tỉnh thương và từ bi và yêu mên người ây dường như là chúng ta tình cờ bắt 
gặp một kho tàng quý giá, khó khăn để tìm thấy. 


5- Khi, vì sự thèm muốn, đồ kụ, ghen ty, những người khác ngược đãi tôi 
VỚI SỰ lụm dụng, xỉ vd hay giờm pha,...,tôi sẽ chấp nhận thua cuộc và 
dành thăng lợi cho những kẻ khác. 


Nếu có những người xỉ vả, ngược đãi hay bình phẩm, chỉ trích chúng ta, nói 
rằng chúng ta kém cõi, bắt tài, không đủ khả năng làm bắt cứ việc gì, v.v.. 
chúng ta chắc là có thê rất giận dữ và phản bác lại những gì người kia nói. 
Chúng ta không nên hành động như vậy, thay vì thế, với sự khiêm tốn và 
bao dung, chúng ta nên chập nhận những gì đã được phát biểu. 


Nơi mà nói rằng chúng ta nên chấp nhận thất bại và nhường sự thắng lợi cho 
người khác, chúng phải phân làm hai loại khác nhau của tình trạng. Nếu 
một mặt, chúng ta bị ám ảnh với lợi ích của chính chúng ta và động cơ rất là 
ích kỷ, chúng ta nên chấp nhận thua cuộc và nhường chiến thắng cho kẻ 
khác, ngay cả có thể đời sống chúng ta bị lâm nguy. Nhưng có thê về 
phương diện khác, trường hợp tình trạng như vậy mà quyên lợi của những 
kẻ khác bị lâm nguy, chúng ta phải hành động thật năng nỗ và đấu tranh vì 
quyền lợi của những người khác, và không chấp nhận thua cuộc với bất cứ 
giá nào. 


Một trong bốn mươi sáu thệ nguyện của một vị Bồ tát liên hệ đến một 
trường hợp khi mà ai đấy làm những hành vi rất là tai hại và chúng ta phải 
dùng đến những biện pháp vũ lực hay bất cứ cách nào khác cần thiết để 
chấm dứt những hành vi bạo ngược của kẻ ấy lập tức — nêu chúng ta không 


hành động, chúng ta vị phạm lời thệ nguyện ấy. Có thể thấy rằng lời thệ 
nguyện của một vị Bồ tát và đề mục thứ năm này, nói rằng một người nên 
chấp nhận thua cuộc và nhường thắng lợi cho kẻ khác, là mâu thuẫn, nhưng 
không như vậy. Thệ nguyện của một vị Bồ tát đáp ứng với một tình trạng 
mà điểm chính yếu là sự quan tâm của một người đối với quyền lợi của 
những kẻ khác: nếu ai đấy đang làm những hành vi cực kỳ tai hại và nguy 
hiểm thì thật là sai lầm nếu không có những hành động mạnh mẻ để chấm 
dứt chúng, nếu cần thiết. 


Ngày nay, ngay trong những xã hội tranh đua, những hành động tự vệ mạnh 
mẽ hay tương tự như thế thì thường luôn luôn được đòi hỏi. Động lực như 
thế này không nên bị ích kỷ nhuốm màu nhưng là những cảm giác rộng rãi 
bao la của ân cần và từ bi yêu thương đối với kẻ khác. Nếu chúng ta hành 
động với những cảm nhận, ý thức như thế để hồ trợ, cứu giúp kẻ khác tránh 
khỏi tai họa do những nghiệp cảm tiêu cực tạo ra, điều này hoàn toàn đúng 
đăn. 


HÔI: Nếu đôi khi có thể cần thiết để có những hành động mạnh mẻ khi 
chúng ta thấy những điều gì ấy là sai, nhưng phán đoán của ai mà chúng 
ta có thể tỉn tưởng đối với những quyết định như thế? Chúng ta có thể 
dựa trên nhận thức của chính chúng ta đối với thế giới không? 


ĐÁP: Điều ấy thật phức tạp. Khi chúng ta quyết định nhận lấy phần thua 
cho chính mình, chúng ta phải thấy hoặc nhường phân thắng cho kẻ kia sẽ 
lợi ích cho họ căn bản hay chỉ tạm thời. Chúng ta cũng phải quan tâm ảnh 
hưởng mà khi nhận phần thua trên chính mình sẽ có trên khả năng hay năng 
lực của chúng ta để hỗ trợ kẻ khác trong tương lai. Nó cũng có thể là bằng 
việc hành động điều gì ấy mà tai hại đến kẻ khác ngay bây giờ, chúng ta tạo 
nên một công đức to lớn và nó sẽ có thể hồ trợ cho chúng ta làm những việc 
lợi ích rộng lớn hơn cho những kẻ khác về lâu về dài; đây là một nhân tố 
khác chúng ta phải tiếp nhận vào trong nhận thức và tạng thức, về tầm quan 
trọng của nó. 


Như đã nói trong “Hướng dẫn về đời sống của con đường Bố tát” 
(Bodhicaryavatara ), chúng ta phải thử nghiệm, cả bề mặt và chiều sâu, 
không biết những lợi ích của những hành động vốn vị cắm đoán là có nhiều 
tác dụng hơn là nhược điểm hay không. Tại những thời điểm khi nó thật 
khó khăn để mà phán quyết, chúng ta nên kiểm soát lại động cơ thúc đây. 
Trong Toát yếu Giáo nghĩa Đạo Phật (Shiksa-Samuccaya), Bình Thiên Tôn 
giả nói răng những lợi ích của những hành động được làm với tâm bồ đề có 


tác dụng nhiều hơn là những tiêu cực đối với khi hành động không có động 
cơ như thế. Mặc dù nó cực kỳ quan trọng, những có thể đôi khi thật khó 
khăn đề thấy lăn ranh giữa điều gì nên làm và điều gì không nên làm, vì vậy, 
chúng ta nên học hỏi những kinh luận giải thích về những điều như thế. 

Trong những luận giải thấp hơn nó sẽ nói rằng những hành Vi nào đấy là bị 
cầm đoán trong khi những luận giải cao hơn nói với chúng ta rằng cũng củng 
những hành vi ấy nhưng được cho phép. Càng thông hiểu hơn về tất cả 
những điều này nó càng đễ dàng hơn, nó sẽ được quyết định điều gì nên làm 
trong bất cứ mọi trạng huống. 


6- Khi những ai đấy mà đôi đã từng làm lợi ích đến và trong những ai đấy 
tôi đã từng có những niềm hy vọng lớn lao lại mang đến cho tôi những tai 
họa khủng khiếp, tôi sẽ nhìn người ấy như bậc đạo sư thánh thiện của tôi. 


Thông thường chúng ta dự tưởng rằng những ai đấy mà mình từng giúp đở 
những gì to tát là phải rất biết ơn chúng ta và nếu họ lại hành động đến mình 
với sự vô ơn chắc là chúng ta phải giận đữ. Trong những trường hợp như 
thế, chúng ta không nên khó chịu nhưng thay vì thế phải thực hành nhẫn 
nại. Hơn thế nữa, chúng ta nên thấy những người như thế là những vị thầy 
thử thách sự nhẫn nhục của chúng ta và vì thế nên đối xử với họ một cách 
tôn trọng. Đề mục này chứa đựng tất cả trong “Hướng dẫn về đời sống của 
con đường Bồ tát” về nhẫn nhục. 


7- Trong văn tăt, cả trực tiêp và giún tiêp, tôi xin dâng lHÊNH Imọi niềm 
hạnh phúc, an lạc và lợi ích đên tất cả những bà mẹ của tôi. Tôi sẽ gảnh 
vác một cách bí mật trên tôi tât cú những hành động tai hại và khô dau 
của họ. 


Điều này hướng đến việc thực hành gánh vác trên chính chúng ta tất cả 
những khổ đau của những người khác và dâng hiến đến họ tất cả những 
niềm hạnh phúc, an lạc của chúng ta, động cơ thúc đây bởi lòng từ bi và yêu 
thương mạnh mẽ. Tự chính chúng ta muốn hạnh phúc và không muốn khổ 
đau và có thê thấy rằng tất của hữu tình chúng sinh cũng cảm nhận như thế. 
Chúng ta cũng có thể thấy rằng những hữu tình chúng sinh khác ngập tràn 
khổ đau nhưng không biết làm thế nào để lìa xa chúng. Vì vậy, nên phát 
sinh ý niệm gánh vác tất cả những khổ đau và nghiệp báo tiêu cực và nguyện 
cầu cho nó chin muỗi, trổ quả trên chính chúng ta ngay lập tức. Giống như 
thế, rõ ràng những hữu tình chúng sinh trống văng hạnh phúc, họ tìm kiếm 
nhưng không biết làm thế nào để gặp được hạnh phúc. Vì vậy, không có 
chút gì bỏn xẻn xan lẫn, chúng ta nên dâng hiến cho họ tất cả những hạnh 


phúc của chúng ta — thân thể, phú quý và công đức — và cầu nguyện cho 
những điều này chin muỗi, kết quả trên họ ngay lập tức. 


Dĩ nhiên, không chắc răng chúng ta thật thực sự có thê gánh vác những khổ 
đau của kẻ khác và trao tặng hạnh phúc của chúng ta cho họ. Khi những 
hoán chuyển như thế giữa những hữu tình chúng sinh thật sự xảy ra, nó là 
kết quả của một số liên hệ nghiệp quả liên tục rất mạnh mẻ nào đấy từ quá 
khứ kiếp. Tuy thế, sự thiền định đề mục này là rất mãnh liệt có ý nghĩa của 
việc xây dựng nên sự can đảm trong tâm chúng ta và vì thế là một thực hành 
có lợi ích cao thượng. 


Trong “Bảy điểm chuyển hóa tâm” nói răng chúng ta nên luân phiên thực 
hành “cho và nhận” và trang bị chúng trên từng hơi thở. Và ở đây, Langri 
Tangpa nói rằng những điều này nên được hoàn thành một cách bí mật. Khi 
nó được giải thích trong “Hướng dẫn về đời sống của con đường Bồ tát, 
điều thực hành này không thích hợp với tâm lý những Bồ tát sơ tâm — nó là 
những gì được chọn lựa ở một số ít hành giả. Vì thế, nó được gọi là bí mật. 


HỎI: Trong RA 67 dẫn về đời sông của con đường Bồ tát”, Bình Thiên 
Tôn Giả nói răng: ..HỄN vì lợi ích của kẻ khác mình làm tôn hại chính 
mình, tôi sẽ đảm nhận tắt cả, điều ấy thật cừ khôi, trác tuyệt. Mặt khác, 
Tổ Sư Long Thọ nói rằng, chúng ta không nên hành hạ thân thể mình. 
Thế thì, trong phương thức nào của Tôn Giả Bình Thiên lại có ý nghĩa 
một người nên làm tốn hại chính mình? 


ĐÁP: Điều này không có nghĩa là chúng ta phải tự đánh vào đầu mình hay 
những việc tương tự. Tôn Giả Bình Thiên (Shantideva) đang nói rằng tại 
nhưng thời điểm khi những tư tưởng tự luyến ái khởi lên mảnh liệt chúng ta 
phải tranh luận rất mạnh mẻ với chính mình và dùng những ý nghĩa sinh 
động đầy sức thuyết phục để chinh phục hay làm dịu chúng xuông; trong ý 
nghĩa khác, chúng ta phải tự làm tốn hại hay hao mòn tâm thức tự ngã ái 
luyến chính mình. Chúng ta phải phần biệt rõ ràng giữa cái "tôi" hoàn toàn 
bị ám thị với những quyên lợi của chính nó và cải "tôi" sẽ trở nên giác ngộ: 
đấy là một sự khác biệt lớn lao. Và chúng ta phải thấy câu này của “Hướng 
dẫn về đời sống của con đường Bồ tát”, trong văn bản với những dòng này 
trước và thực hành theo. Có nhiều cách "kh nhau cái "tôi" được bàn cải: sự 
vướng mắc chấp trước chính là đặc tính của cái "tôi", ái luyến tự ngã, cái 
"tôi" mà chúng ta phối hợp với nó trong sự quán sát những sự kiện từ quan 
điểm của những kẻ khác và v.v...Chúng ta phải thấy sự bản luận về tự ngã 
trong những luận giải khác nhau. 


Nếu nó thật sự lợi ích cho người khác, nếu nó lợi ích ngay cả cho một chúng 
sinh, nó xứng đáng cho chúng ta đảm đương trên chính mình những khổ đau 
hiện hữu trong tam giới hay đi đến một trong những địa ngục, và chúng ta 
nên có sự can đảm, dõng cảm để làm điều này. Đề đạt đến giác ngộ vì lợi 
ích của chúng sinh chúng ta nên hoan hị, quyết tâm và tự nguyện để sống ở 
địa ngục thấp nhất, ngục A tỳ, trong thời gian vô tận. Đây là ý nghĩa của 
việc đảm đương những tổn hại, điều làm khổ sở, đớn đau.ưu phiền của kẻ 
khác trên chính chúng ta. 


HỎI: Chúng ta phải làm gì để vào địa ngục thấp nhất? 


ĐÁP: Điễm để phát triển lòng quả cảm, can đảm, đõng mãnh là quyết tâm tự 
nguyện đề đi đến một trong những địa ngục; nó không có nghĩa là chúng ta 
thật sự phải đi đến đấy. Khi hành giả Kadampa geshe Chekawa đang sắp 
viên tịch, ngài đột nhiên gọi đệ tử của ngài và yêu câu họ làm những sự cúng 
dường, những đàn tràng và cầu nguyện cho ngài bởi vì những sự hành trì của 
ngài đã không thành tựu. Những đệ tử rất bất an bởi vì họ nghĩ rằng có điều 
gì kinh khiếp không lành sẽ xảy ra. Tuy nhiên, ngài giải thích rằng, mặc dù 
suốt cuộc đời ngài đã từng cầu nguyện để được sinh ra trong những địa ngục 
vì lợi ích của kẻ khác, giờ đây, ngài tiếp nhận một linh cảm thuần khiết của 
những gì sẽ tiếp diễn - ngài sẽ được tái sinh ở cõi Tịnh Độ thay vì ở địa ngục 
- và đây là tại sao ngài bối tối. Cũng như thế, nếu chúng ta phát triển một 
nguyện ước mãnh liệt, chân thành để tái sinh trong những cảnh giới thấp 
nhất vì lợi ích của những chúng sinh khác, chúng ta sẽ tích tập được một 
công đức to lớn vô biên và điều ấy sẽ mang đến những kết quả ngược lại. 


Đó là tại sao chúng tôi nói rằng, nếu chúng ta ích kỷ thì chúng ta nên ích kỷ 
một cách thông minh. Thực tế, hay hẹp hòi, ích kỷ làm nguyên nhân chúng 
ta đi xuống: thông minh ích kỷ đưa chúng ta đến Phật quả. Điều ấy thật sự 
thông tuệ! Bất hạnh thay, điều chúng ta thường làm trước nhất là đến với 
Phật quả. Theo kinh điển, chúng ta hiểu rằng để đạt đến Phật quả chúng ta 
cần tâm bố đề và nếu không có nó chúng ta không thể trở nên giác ngộ; vì 
vậy chúng ta nghĩ, "tôi muốn quả Phật, vì thế tôi phải thực hành bố đề tâm." 
Chúng ta không quá quan tâm nhiều đến bố đề tâm cũng như Phật quả. Điều 
này là sai lầm một cách chắc chắn. Chúng ta phải làm ngược lại; hãy quên 
động cơ ích kỷ và thật sự nghĩ làm thế nào đề giúp kẻ khác. 


Nếu chúng ta đến địa ngục chúng ta không thể giúp đở cho người khác hay 
chính mình. Chúng ta làm thế nào để giúp? Không phải chỉ băng bồ thí cho 
họ vài thứ gì đấy hay thi thố thần thông, nhưng bằng diễn giảng giáo pháp. 


Tuy nhiên, trước nhất chúng ta phải có đủ năng lực để giảng dạy. Hiện tại 
chúng ta không thể giải thích toàn bộ con đường - tất cả những sự hành trì và 
kinh nghiệm mà một người phải tiến từng bước từ trình độ thứ nhất đến cuối 
cùng, giác ngộ. Có thê chúng ta có thể giải thích một vài cấp độ sơ cơ qua 
kinh nghiệm của chính chúng ta, nhưng không thể nhiều hơn thế. Để có thê 
hỗ trợ những người khác trong phương pháp rộng rãi nhất bằng sự hướng 
dẫn họ theo toàn bộ con đường giác ngộ, trước hết chúng ta phải giác ngộ 
cho chính mình. Vì lý do này chúng ta nên thực hành tâm bố đề. Điều này 
hoàn toàn khác biệt với cách suy nghĩ thông thường của chúng ta, khi mà 
chúng ta bị buộc phải nghĩ về những người khác và dâng hiến trái tim của 
chúng ta cho họ do bởi sự quan tâm ích kỷ về sự giác ngộ của chính chúng 
ta. Cách này hướng về những thứ hoàn toàn sai lạc, một loại lừa phỉnh. 


HÔI: Tôi đọc trong một quyển sách nói rằng chỉ bằng thực hành giáo 
pháp chúng ta ngăn ngừa chín thê hệ thân quyên của chúng ta phải sinh 
vào địa ngục. Điêu áy có đúng không? 


ĐÁP: Đấy là một ít phô trương! Thật sự khã dĩ những việc như thế có thể 
xãy ra, nhưng thông thường nó không quá đơn giản như thế. Thí dụ, chúng 
ta trì nệm mật ngôn OM MANI PADME HUM và dâng hiến công đức ấy 
cho sự nhanh chóng đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Chúng 
ta có thể nói rằng chỉ bằng sự trì niệm mật ngôn chung ta sẽ tốc chứng giác 
ngộ, nhưng chúng có thê nói rằng những sự thọ trì như thế hành động như sự 
đóng góp cho NHÂN của giác ngộ. Giống như thế, trong khi sự thực hành 
giáo pháp của chúng ta sẽ không tự hỗ trợ thân quyến của chúng ta không 
đến những sự tái sinh thấp hơn, nhưng nó có thê hoạt động như một sự góp 
phần cho NHÂN này. 


Cho dù đây không phải là trường hợp, nếu sự hành trì của chúng ta hoạt 
động như nguyên nhân chính yếu của một kết quả kinh nghiệm bởi những 
người khác, nó sẽ mâu thuân với luật nghiệp báo, sự liên hệ giữa nguyên 
nhân và hiệu quả. Thế thì chúng ta chỉ giản dị ngồi lại và nghĩ ngơi thoãi 
mái và để chư Phật cùng các vị Bồ Tát làm mọi thứ cho chúng ta; chúng ta 
sẽ không phải nhận lẫy một trách nhiệm nào đối với lợi ích của chính mình. 
Tuy thế, Đắng giác ngộ hoàn toàn đã từng nói rằng tất cả những gì ngài có 
thể làm là giảng dạy, chỉ dẫn chúng ta giáo pháp, con đường giải thoát khỏi 
khổ đau, và thế là nó tuỳ thuộc vào chúng ta đặt mình vào sự thực hành - 
Ngài đã rửa tay của Ngài đối với trách nhiệm ấy! Như đạo Phật đã dạy rằng 
không có đẳng tạo hoá và rằng chúng ta tạo dựng mọi thứ cho chính chúng 
ta, vì thế chúng ta là đạo sư của chính chúng ta - trong giới hạn của luật 


nhân quả. Và đây là luật nghiệp báo dạy rằng nếu chúng ta làm việc lành 
chúng ta sẽ trải qua kêt quả kinh nghiệm lành và nêu chúng ta làm việc xâu 
chúng ta sẽ phải trải qua những kinh nghiệm của bât hạnh, khô đau. 


HÔI: Làm thế nào để phát triển nhẫn nhục? 


ĐÁP: Có rất nhiều phương pháp. Tri thức và tin tưởng vào luật nghiệp báo 
tự chinh nó sinh ra nhẫn nhục. Chúng ta nhận thức rằng, "điều khô đau này 
tôi đang gánh chịu là lỗi lầm của tôi hoàn toàn, kết quả của những hành động 
của chính tôi tạo nên trong quá khứ. Vì răng tôi không thê tránh khỏi nó tôi 
phải sống với nó. Tuy vậy, nêu tôi muôn tránh khổ đau trong tương lai tôi 
cũng có thể hành động băng sự phát triển đạo đức như nhẫn nhục chẳng 
hạn. Tức tối hay giận dữ với khổ đau này sẽ chỉ tạo nên những nghiệp tiêu 
cực, nguyên nhân của bất hạnh tương lai". Đây là một cách thực hành nhẫn 
nhục. 


Một việc khác chúng ta có thể làm là thiền định trên sự khổ đau tự nhiên của 
thân thể: "Thân thể và tâm thức này là cơ sở của tất cả những khổ đau, nó là 
tự nhiên và không có cách nảo trông mong răng khổ đau ơi, đừng khởi lên." 
Loại nhận thức này hồ trợ rất hiệu quả cho việc phát triển nhẫn nhục. 


Chúng ta cũng có thê nhắc lại những gì đã nói trong “Hướng dẫn về đời 
sông của con đường Bô tát” (Bodhicaryavatara): 


Tại sao không vui vẻ với những gì 

Nếu nó có thê được cứu chửa? 

Và điều gì là thói quen của chúng sinh không vui vẻ về những gì 
Nếu nó không thê được cứu chửa? 


Nếu có một phương pháp vượt thoát khổ đau hay một cơ hội để làm như th, 
chúng không phải lo lăng. Nêu thật sự không có gì chúng ta có thê làm đê 
thoát khô, lo lăng không giúp được gì cả. Điêu này thật đơn giản và rât rõ 
ràng. 


Những gì khác chúng ta có thể làm là suy tư sự bất lợi của tức giận và thuận 
lợi của thực hành nhẫn nhục. Chúng ta là những con người - một trong 
những phẩm chất hơn hắn của chúng ta là khã năng suy nghĩ và phán đoán 
của chúng ta. Nếu chúng ta mất nhẫn nại và lại tức giận, chúng ta mất đi 
khã năng để thực hiện những phán xét cụ thể và vì thế mất đi một trong 
những công cụ hiệu lực nhất mà chúng ta có để giải quyết những vấn nạn: 
đấy là tuệ trí của con người. Đây là những gì mà thú vật không có. Nếu 


chúng ta mât đi nhân nhục, và lại cáu tức chúng ta đang làm tôn hại đên 
công cụ quý giá này. Chúng ta nên nhớ điêu này; nó càng tôt hơn nhiêu đê 
có can đảm và quyêt định và đôi diện với khô đau băng nhân nhục. 


HÔI: Làm thế nào chúng ta có thể khiêm tốn hay bình thường trong khi 
cùng lúc hiện thực vê những phẩm chút tôt đẹp mà chúng ta sở hữu 2 


ĐÁP: Chúng ta phải phân biệt giữa sự tin tưởng vào những khã năng và tự 
hào của chúng ta. Chúng ta phải nên tin tưởng vào bất cứ những phẩm chất 
và khã năng thiện xảo mà chúng ta có và sử dụng chúng một cách quả cảm, 
can trường, nhưng chúng ta không nên có cảm xúc kiêu căng, ngạo mạn, tự 
mãn về chúng. Hiện hữu khiêm tốn hay bình thường không có nghĩa là cảm 
thấy hoàn toàn bất tài, kém cõi, và không tự lo liệu được. Sự khiêm tốn 
nhún nhường được phát triển như sự đối lập với tự kiêu, nhưng chúng ta nên 
sử dụng bất cứ những phẩm chất tốt đẹp nào mà chúng ta có đến sự trọn vẹn 
của nó. 


Một cách lý tưởng, chúng ta nên có một sự đáp ứng rộng rãi của lòng can 
trường, quả cảm và năng lực nhưng không phải là sự khoác lác, niềm kiêu 
hảnh hay làm một sự phô trương lớn về nó. Rồi thì, những khi cần, chúng ta 
nên vươn lên đến những trường hợp cụ thể và chiến đấu một cách dõng 
mảnh cho những gì đúng. Điều này là toàn hảo. Nếu chúng ta không có 
những phẩm chất tốt đẹp này mà lại khoác lác mọi nơi rằng chúng ta vĩ đại 
thế nào và trong khi cần thiết lại co đầu rút cô lại một cách hoàn toàn, chúng 
ta chỉ là ngược lại. Người thứ nhất thì rất can đảm,quả cảm nhưng không tự 
hào; người kia thì rất tự kiêu nhưng không có can trường, dũng cảm. 


8- Thuần khiết trước những vết nhơ của sự mê tín, vướng mắc trên tám 
sự lưu tâm thể gian, nguyện cho tôi, bằng sự nhận thức tắt cả những liện 
tượng như ảo tưởng, được giải thoát khỏi sự trói buộc của vướng mắc, 
chấp trước. 


Đề mục này tương ứng với tuệ trí. Tất cả những thực hành trước không nên 
bị nhuốm bắn bởi những vết nhơ của mê tín, vướng mắc đối với tám pháp 
thế gian (Bát phong: khổ - vui, được — mắt, hơn — thua, khen — chê). Tám 
điều này có thể liên hệ như trăng, đen “hay lẫn lộn. Chúng tôi nghĩ răng nó 
sẽ hoàn hảo nếu chúng tôi giải thích đề mục này từ quan điểm của những sự 
thực hành được hoàn tất mà sự hiện hữu của chúng không bị nhuốm bấn bởi 
nhận thức sai lạc của vưởng mắc đến sự tôn tại thật sự- sự mê tín, chấp trước 
của tám pháp thế gian. 


Làm thế nào một người có thê tránh bị nhuốm bân sự thực hành của mình 
trong cách này? Bằng sự nhận thức tất cả sự hiện hữu hay tồn tại như ảo 
tưởng và không liên hệ với sự tồn tại thật sự. Trong cách này, một người 
được giải thoát khỏi trói buộc của loại liên hệ hay bám víu này. 


Đề giải thích ý nghĩa của "ảo tưởng" ở đây: sự tồn tại thật sự xuất hiện trong 
khía cạnh của nhiều đối tượng khác nhau, bất cứ nơi nào chúng là rõ ràng 
hiển nhiên, nhưng thực tế không có sự tồn tại thật sự ở đó. Sự tồn tại thật sự 
xuất hiện, nhưng không có gì- nó là một ảo tưởng. Mặc dù mọi thứ tồn tại 
xuất hiện như sự hiện hữu một cách thật sự, nó thì trống rỗng, một sự tồn tại 
trống rỗng. Thấy những đối tượng là trống rỗng của hiện hữu - rằng ngay cả 
sự tồn tại thật sự xuất hiện, không có gì, nó là ảo ảnh, hảo huyền, không thực 
có - một người phải nên định rõ sự hiểu biết về ý nghĩa của tính không: tính 
không xuất hiện rõ ràng, sự xuất hiện rõ ràng của tính không. 


Trước nhất một người nên chắc chắn rằng tất cả mọi hiện tượng là trống 
không của sự tồn tại thật sự. Rồi thì về sau, khi mà có điều thuần tuý tự 
nhiên xuất hiện là tồn tại một cách thật sự, nØười ẫy phản bác lại sự tồn tại 
thật sự bằng sự nhắc lại điều hiểu biết chắc chắn của mình trước đây là hoàn 
toàn văng bóng của sự tồn tại thật sự. Khi chúng ta đặt hai điều này chung 
với nhau - sự hiện hữu của sự tôn tại thật sự và tính không của nó như kinh 
nghiệm trước đây - chúng ta khám phá sự ảo tưởng của mọi hiện tượng. 


Tại thời điểm này không cần một sự giải thích về phương thức những sự 
kiện xuất hiện như ảo tưởng tách rời với những điều vừa trình bày. Bài này 
chì giải thích đến sự thiền định trên tính không. Mật tông tantric giảng dạy 
như Guhyasamaja tantra, rằng điều gọi là ảo tưởng thì hoàn toàn riêng biệt; 
trong đề mục này. điều được gọi là ảo tưởng không phải được biểu hiện một 
cách riêng biệt. Vì vậy, sự tồn tại thật sự của điều hoàn toàn tự nhiên là đối 
tượng của sự phản bác và nên bị bẻ lại. Khi những sự kiện, sự vật xuất hiện 
dứơi phương thức ảo tưởng hưng khởi một cách gián tiếp: chúng đường như 
là tồn tại một cách thật sự nhưng chúng không như thế. 


HỎI: Làm thế nào những thứ không thể tìm thấy và tôn tại một cách đơn 
thuân bởi sự đô vậy cho cơ chê vận hành? 


ĐÁP: Điều ấy thật khó khăn. Nếu chúng ta có thê nhận thức rằng chủ thê và 
hành động tồn tại bởi lý do của sự hiện hữu tùy thuộc hưng khởi, tính không 
sẽ xuất hiện trong sự tùy thuộc hưng khởi hay duyên khởi. Đây là điều khó 
khăn nhất để hiểu. 


Nếu chúng ta đã từng nhận thức rõ vô hữu thực hữu tồn tại, kinh nghiệm của 
đối tượng tôn tại nói lên chính nó. Rằng chúng tồn tại bởi tự nhiên bị bác bỏ 
một cách hợp lý (logic), và chúng ta có thể chắc chắn một cách hợp lý rằng 
những sự kiện không (tồn tại) - không có cách nào chúng có thê (tồn tại) — 
tồn tại một cách có hữu. Tuy nhiên chúng hiện hữu một cách rõ rệt bởi vì 
chúng ta biết, thấy, cảm nhận, và kinh nghiệm chúng. Vậy thì chúng tỒn tại 
như thế nào? Chúng tồn tại một cách đơn thuần bởi năng lực của danh 
xưng. Điều này không đang nói rằng chúng không tổn tại; nó chưa bao giờ 
nói rằng những sự kiện không tôn tại. Thế thì điều gì được nói là chúng tồn 
tại bởi năng lực của danh xưng. Đây là một điểm khó; những gì mà chúng ta 
có thể hiểu một cách chậm rãi, một cách chậm rãi qua kinh nghiệm. 


Trước nhất chúng ta phải phân tích hoặc là những thứ tồn tại thực sự hay là 
không, thật sự có thể tìm thấy hay không: chúng ta không thể tìm thấy 
chúng. Nhưng nếu chúng ta nói rằng chúng thật không tồn tại gì cả, đây là 
một lỗi lầm, bởi vì chúng ta quả có kinh nghiệm về chúng. Chúng ta không 
thể chứng minh qua lý luận hợp lý (logic) răng những sự kiện tôn tại một 
cách có thể tìm thấy, nhưng chúng ta quả biết qua kinh nghiệm rằng chúng 
tồn tại. Vì vậy, chúng ta có thể làm một kết luận rõ ràng răng những thứ ây 
quả tôn tại. Bây giờ, nếu những thứ ấy tồn tại chỉ có hai cách trong điều 
chúng có thể làm như thế: hoặc là từ căn bản của chính chúng hoặc là bởi 
dưới sự kiểm soát của những nhân tố khác, đây là, hoàn toàn độc lập hoặc là 
một cách lệ thuộc. Vì lý luận hợp lý không thê chứng minh rằng những thứ 
ây tồn tại một cách độc lập, thì chỉ còn cách là chúng có thể tồn tại một cách 
tùy thuộc. 


Trên điều gì làm những thứ ấy tùy thuộc cho sự tồn tại cuả chúng? Chúng 
tùy thuộc trên căn bản được gắn nhãn hiệu và sự tư duy những nhãn hiệu ấy. 
Nếu chúng có thể tìm thấy được khi truy tầm, chúng phải tồn tại bởi tính tự 
nhiên của chính chúng, và vì vậy Trung Quán Luận nói rằng, những thứ ấy 
không tồn tại bởi tỉnh tự nhiên của chính chúng, sẽ là sai. Tuy nhiên, chúng 
ta không thê tìm thấy những thứ ấy khi truy tầm chúng. Những gì chúng ta 
tìm thấy tồn tại dưới sự khống chế của những nhân tổ khác, vì vậy điều được 
nói là tồn tại chỉ đơn thuần trong danh xưng. Từ ngữ “đơn thuần” ở đây chỉ 
cho biết là những thứ gì ấy đang bị cắt đứt: nhưng điều gì đang bị cắt đứt thì 
không phải là danh xưng, nó cũng không là điều có một ý nghĩa và là đối 
tượng của một tâm thức có căn cứ. Chúng ta không đang nói rằng không có 
ý nghĩa gì đến những thứ khác hơn là những danh xưng của chúng, hay là ý 
nghĩa không phải là danh xưng không là đối tượng của một tâm thức có sở 
cứ. Điều gì bị cắt đứt là điều mà nó tồn tại bởi những thứ khác hơn là năng 


lực của những danh xưng. Những thứ tổn tại đơn thuần bởi năng lực của 
danh xưng, nhưng chúng có ý nghĩa, và ý nghĩa ấy là đối tượng của một tâm 
thức có sở cứ. Nhưng tính tự nhiên của những thứ ấy là chúng tồn tại 
thường là bởi năng lực của danh xưng. 


Không có cách nào khác, chỉ là năng lực của danh xưng. Điều ấy không có 
nghĩa là bên cạnh danh xưng không có gì. Có sự kiện, có một ý nghĩa và có 
một danh xưng. Y nghĩa là gì? Y nghĩa cũng tôn tại đơn thuân trong danh 
xưng. 


HỎI: Tâm là những gì mà tôn tại một cách thật sự hay nó cũng chỉ là 
một do tưởng? 


ĐÁP: Nó cũng giống như thế. Theo trường phái Trung Quán Prasangika, 
quan điểm tối thượng, chính xác nhất, nó cũng giống như thế cho dù nó là 
một đối tượng bên ngoài hay là nhận thức bên trong hiểu rõ, thấy rõ, nhận 
thức thấu đáo nó: cả hai tồn tại bởi năng lực của danh xưng; không có thứ 
nào thật sự tồn tại. Tư duy tự nó tồn tại đơn thuần trong danh xưng; tính 
không, Phật, tốt, xấu, và trung tính cũng thế thôi. Mọi thứ tồn tại duy chỉ 
bởi năng lực của danh xưng. 


Khi chúng ta nói “duy chỉ danh xưng” thì không có cách nào đề hiểu nó có ý 
nghĩa gì khác hơn là nó cắt đứt những ý nghĩa mà những ý nghĩa không chỉ 
là danh xưng. Thí dụ, nếu chúng ta lấy một người thật sự và một người ảo 
tưởng, cả hai là giống nhau trong điều họ tồn tại chỉ đơn thuần là danh xưng, 
nhưng có một sự khác nhau giữa họ. Bắt cứ điều gì tồn tại hay không tồn tại 
chỉ đơn thuần là nhãn hiệu gắn lên, nhưng trong danh xưng, có những thứ 
tồn tại và những thứ khác không tồn tại. 


Theo trường phái Duy Tâm (hay duy thức) những hiện tượng bên ngoài xuất 
hiện vôn đĩ tồn tại, nhưng thực tế là sự tồn tại bên ngoài vôn dĩ trống không, 
trong khi â ẫy tâm là thật sự tỒn tại (Thị chư thức chuyển biến, Phân biệt sở 
phân biệt, Do thử bỉ giai vô, Cố nhất thiết duy thức). Đến đây, chúng tôi 
nghĩ rằng điều này cũng đủ về giáo lý đạo Phật. 


HỎI: Có phải “tâm” và “thức ” là những thuật ngữ tương đương? 


ĐÁP: Có những sự phân biệt trong tiếng Tây Tạng, nhưng thật khó khăn để 
nói có hay không những từ ngữ tiếng Anh mang cùng ý nghĩa. “Tâm” 
(mind) liên hệ đến thức chính yếu (tâm vương) nó hầu như giống với “thức” 
( bát thức-consciousness). Trong tiếng Tây Tạng, “tỉnh thức” (awareness) 


là thuật ngữ thông dụng nhất và được phân chia thành thức chính yếu (tâm 

vương) và những nhân tố tinh thần thứ yếu ( tâm sở), cả hai có những sự 
phân chia thêm nữa. Cũng thế, khi chúng ta nói về tỉnh thức thì có tỉnh thức 
của tinh thần và tỉnh thức của giác quan, và trước đây có nhiều sự phân chia 
thành những trình độ của thô và vi tế. Có hay không những từ ngữ tiếng 
Anh tương ứng với thuật ngữ Tây Tạng một cách chính xác ...thì thật khó 
khăn để nói. 


His Holiness the Dalai Lama gave this teaching in Dharamsala, 7 October 
1961. lí was translated by Alexander Berzin, clarjled by Lama Zopa 
Rinpoche, cdited by Nicholas Ribush and ƒirst published in the sOuVvenir 
booklet ƒor Tushia Mahavana Meditation Cemres Second Dharma 
Celebration, November 3-ổ 1962, New Delhi, táaia. 
Published ¡in 2005 in the LYWA publication Teachimgs From Tibet. 


hftp://www.lamayeshe.com/Index.php2sectft=article&id= 3ð] 
The Eight Verses oƒ Thought Transƒormation 


By His Holiness the Dalai Lama 
Tuệ Uyên chuyên ngữ 


-_--o00--- 
HÉT 


